22:19, 31/10/2021 Trang Thơ Mường Mán (Trần Văn Quảng) - Có 41 Bài Thơ 


Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


Tìm kiếm trên ChieuTa.Com 


Cơ Lộ Máy Orient Có Gi? 


Từ tháng 10 đến tháng 11, quý khách khi mua bất cứ mẫu Orie 
đều sẽ được tặng Áo Mưa 


Đồng Hồ Hải Triều 


Trang Chủ » Nhà Thơ Việt Nam » Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


Mường Mán (Trần Văn Quảng) 

Chữa xuất tỉnh sớm th 

Mường Mán, tên đầy đủ là Trần Văn Quảng (sinh ngày 20 tháng 5 năm 1947) là một nhà ` v : 

N. “in êm Nhàn: "' ) . đơn giản băng thảo dị 
văn, nhà thơ, nhà biên kịch người Việt Nam. Quê ông ở làng An Truyên (làng Chuôn) huyện 

Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bút danh Mường Mán gắn liền với hai bài thơ ngắn là "Thiếu tư nhiễn 


thời" và "Mùa hạ mới" trên tạp chí Văn năm 1965. Dù vậy, sự nghiệm chính của ông là văn Phonqdo.vn 


Xem 





xuôi bao gồm nhiều tập truyện ngắn, truyện dài và tiểu thuyết đã được xuất bản. Mãi tới năm 
1995 ông mới in tập thơ đầu tiên là Vọng. 


Ngoài văn và thơ, Mường Mán còn được biết đến qua nhiều kịch bản phim. Ông từng biên 
kịch các phim Người trong cuộc (1987), Tiếng đờn kìm (còn có tên là Chuyện Ngã Bảy, 1997), 
Gió qua miền tối sáng (viết chung, 30 tập, 1995), Trăng không mùa (1998), Duyên phận (16 
tập, 2003)... Tuy nhiên, các tác phẩm thơ của ông luôn nồi bật và được nhiều người biết đến, 
vì thơ Mường Mán rất lãng mạn, nhẹ nhàng và trong sáng. Đặc biệt, độc giả rất yêu thích 
những bài thơ của ông như: “Qua mấy ngõ hoa” hay “Bông hồng đầu năm” và nhiều bài thơ 


khác mà bạn đọc có thể xem ngay dưới đây. 





» Những bài thơ nồi bật của Mường Mán: 


1. Gừng và muối 
Gừng và muôi 66 Một người bình thường như bao 


2. Lá tương tư người.... " 

3. Chào mưa 

4. Đi qua trăm đỉnh mưa rào 

5. Qua mấy ngõ hoa Subscribe to Blog via 
Email 


6. Trời làm mưa ướt áo O rồi 


. ¬.- ` : Enter your email address to 
» Tât cả những bài thơ, tuyên tập thơ Mường Mán: ¿ 
subscribe to this blog and receive 

1. Đồng Khánh Ngày Xưa notifications of new posts by email. 
doin 6 other subscribers 


2. Đi Qua Trăm Đỉnh Mưa Rào 


htfps://chieuta.com/nha-tho-viet/muong-man 





1/7 


22:19, 31/10/2021 


Home Ảnh Đẹp 


4. Ong Cơm NGUỌI 
5. Bông Hồng Đầu Năm 
6. Cảm Ơn Đà Lạt 
7. Chào Mưa 
8. Chợt Thấy 
9. Chiều Đại Nội 

10. Con Gái 

11. Dưới Hiên Mùa 

12. Gừng Và Muối 

13. Hát Trên Núi 

14. Hôm Qua 

15. Hương Sắc Tháng Giêng 

16. Trời Làm Mưa Ướt Áo O Rồi! 

17. Khúc Hát Dưới Núi 

18. Khúc Quy Hoa 

19. Lá Tương Tư 

20. Lỡ 

21. Mắt Lá 

22. Một Chút Mưa Thơm 

23. Mượn 

24. Ngồi Nghe 

25. Phút Lặng Thiỉnh 

26. Qua Đò Côn Hến 

27. Qua Mấy Ngõ Hoa 

28. Quà Sinh Nhật 

29. Rằng Từ... 

30. Tình Đôi Khi 

31. Tháng Giêng Hát 

32. Tiễn Tình 

33. Trái Mơ 

34. Trò Chơi Mùa Thu 

35. Trăng Giao Thừa 

36. Về (I) 

37. Về (II) 


htftps://chieuta.com/nha-tho-viet/muong-man 


Trang Thơ Mường Mán (Trần Văn Quảng) - Có 41 Bài Thơ 


g# Hình Nền 


€2 Tình Yêu 


®%? Danh Ngôn 


(Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Bài Viết Mới Nhất 


Thơ Tháng 11 Chào Cái Lạnh Đầu Đông Hanh 
Khô & Ảm Đạm Tháng Mười 26, 2021 





Chữa xuất tỉnh sớm th 
đơn giản bằng thảo dị 
tự nhiên 


Phonqdo.vn 


Xem I 





20 Đông Hồ Orient Cơ xả 
Automatic - Tặng Áo Mưa Cao 
Cấp Nhật Bản - Hập Dẫn Cuối 
Năm 





Từ tháng 10 đến tháng 11, quý khách kl 
bất cứ mẫu Orient nào đều sẽ được tặng 
Mưa 


9C Đông Hô Hải Triêu 


Nhà Thơ Được Yêu Thích 
2l7 


22:19, 31/10/2021 Trang Thơ Mường Mán (Trần Văn Quảng) - Có 41 Bài Thơ 


Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus @# Thơ Ngắn 


2. VƠI AXuaï Fia NỌI ^udii iu 

(1916-1985) - 336 Bài Thơ 
40. Xuân Thường Ngày 

Xuân Quỳnh 

(1942-1988) — 162 Bài Thơ 


41. Yêu Chàng 


Hàn Mặc Tử 
(1912-1940) ~ 213 Bài Thơ 


Hồ Xuân Hương 
(1772-1822) - 160 Bài Thơ 


Nguyễn Bính 
(1918-1966) ~ 220 Bài Thơ 


Nguyễn Khuyến 
(1835-1909) —- 360 Bài Thơ 


Huy Cận 
(1919-2005) - 207 Bài Thơ 





Tuyển Tập 10 Bài Thơ Nổi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 
Tháng Mười 13, 2021 


Nhà thơ Mường Mán tên thật là Trần Văn Quảng, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1947, quê ở xã An Tuyên, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước năm 1975, ông tốt nghiệp tú tài phần thứ hai, và là cựu 
phóng viên chiến trường ở miền Nam. Hiện ông đang sinh sống tại thành phố Hồ Chính Minh với nghề 
kinh doanh. Trước đây, ông từng sáng tác: văn, thơ, kịch và họa sĩ. Ông là hội viên Hội ... 


Danh Mục Xem Nhiều Nhất 


Hoa Đẹp 
Hình Nền Máy Tính Đẹp Nhất Hiện Nay 


Hình Nền Điện Thoại Tình Yêu 





: ¬-- - Hình Nền Điện Thoại Đẹp Nhất 
Tuyên Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nôi Tiêng Của Mường Mán 
Hình Xăm Nghệ Thuật Đẹp 


Tháng Mười 13, 2021 ¬ "-- - 
Hình Anh Buôn Vềê Tình Yêu 


Bài Thơ Mùa Xuân Hay Nhất Của Mường Mán! Mường Mán là một cái tên quá quen thuộc với những Hình Ảnh Hoạt Hình Dễ Thương Kute 
người trẻ yêu thơ, những bài thơ của ông rất hay và rất đẹp. Mường Mán là một người đa tài, ngoài văn 
và thơ ông còn được biết đến là nhà viết kịch bản phim. Thơ của ông cũng rất đa dạng về chủ đề, không NTbSh 9010) 


chỉ có những bài thơ tình tiếng Huế, chính mùa Xuân tươi đẹp cũng góp phần tạo nên ... Mùa Đông 


Chủ Đề Xem Nhiều Nhất 


3 Mùa Xuân —- Thơ Và Câu Nói Mùa Xuân 


https://chieuta.com/nha-tho-viet/muong-man 





22:19, 31/10/2021 Trang Thơ Mường Mán (Trần Văn Quảng) - Có 41 Bài Thơ 


Home ẢnhĐẹp 8§#HìnhNền 2TinhYêu ®®#DanhNgôn (ZStatus @# Thơ Ngắn 





Tuyến Tập 5 Bài Thơ Tình Tiếng Huế Hay & Dịu Dàng Của Mường % Lãng Mạn - Viết Về Sự Lãng Mạn 
Mán 


Tháng Mười 13, 2021 


Tuyên Tập Thơ Tình Tiếng Huế Hay Của Mường Mán! Nhà văn Mường Mán sinh năm 1947 tại làng 
Chuồn - làng rượu nỗi tiếng - ở Thừa Thiên-Hué, thời niên thiếu sống tại Cần Thơ, và giờ đang sinh sống 
tại Sài Gòn. Bút danh Mường Mán xuất hiện đầu tiên trên tạp chí Văn năm 1965, với hai bài thơ ngắn là 
“Thiếu thời” và “Mùa hạ”. Thế nhưng mãi tới năm 1995 ông mới ¡in tập thơ “Vọng” và ... 


Đông Khánh Ngày Xưa 
Tháng Mười 10, 2021 


Đồng Khánh Ngày Xưa Răng mà cứ theo tôi hoài 
rứa Cái ông ni mới dị chưa tÈ Sớm trưa chiều ba 
bữa đi về Đưa với đón làm chỉ không biết Ôi đôi 
mắt chi mà tha thiết Đừng có nhìn làm loạn bước 
tui đi Lá thư tình ông gửi làm chi Cha mạ biết rầy la 
tui chết Ông tán tỉnh làm chi không biết Tui như ma 
như quỷ dưới âm ty Nói hoài lời hoa mỹ làm chi Tui 
còn nhỏ chuyện tình ... 


Đi Qua Trăm Đỉnh Mưa Rào 


Tháng Mười 10, 2021 


Đi Qua Trăm Đỉnh Mưa Rào (Mường Mán) Ngày 
nắng nhớ đêm sương ngùi Xuống biển nhớ núi lên 
đồi nhớ khe Dầm mưa thu nhớ đêm hè Ở đồng 
nhớ cõi đi về phố đông Loay hoay hạt bụi sắc 
không Trở lòng nghe hồng giữa lòng bao la Quần 





quanh trong cõi người ta Đôi khi trơ trắc như là cội 
cây Đôi khi thoát vơi thoát đầy Phần người phần 
thú bầy hầy khó phân Ôm vai Lan, nhớ môi... 


Bàn Tay 


Tháng Mười 10, 2021 


Bàn Tay (Mường Mán) Bàn tay ngón ngắn ngón dài Ngón nâng tà lụa Ngón cài tóc mây Ngón đàn ru trái 
đất quay Ngón thủ sợi khói Ngón cay mắt tình Ngón nào bùa phép hiễn linh Để anh lỡ nắm không đành 
Buông ra Bài thơ các bạn vừa xem là bài "Bàn Tay" của tác giả Trần Văn Quảng. Thuộc danh mục thơ 
Mường Mán, một trong những Nhà Thơ Việt Nam Vĩ Đại Và Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc... 


https://chieuta.com/nha-tho-viet/muong-man 


QW TlICCIIIU lIOII TT VIC( VC INỚI L2UUOIT T TOỚITIU 1 II! 


47 


22:19, 31/10/2021 Trang Thơ Mường Mán (Trần Văn Quảng) - Có 41 Bài Thơ 


Home ẢnhĐẹp 8§#§HìnhNền 2TinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus @# Thơ Ngắn 


Bông Cơm Nguội 
Tháng Mười 10, 2021 


Bông Cơm Nguội (Mường Mán) Hái bông cơm 
nguội bên thềm cũ Nhớ thuở quế trầm chưa mất 
nhau Loài hoa anh tặng em ngày ấy Giờ hết nguội 
rồi, bỗng biết đau. Bài thơ các bạn vừa xem là bài 
"Bông Cơm Nguội" của tác giả Trần Văn Quảng. 
Thuộc danh mục thơ Mường Mán, một trong 
những Nhà Thơ Việt Nam Vĩ Đại Và Tiêu Biểu. Hãy 
cùng đọc và thưởng thức nhiều tác phẩm thơ ca 





khác, có rất... 


Bông Hồng Đâu Năm 
Tháng Mười 10, 2021 


Bông Hồng Đầu Năm (Mường Mán) Mưa chẳng 
nhảy valse trên đường nữa Vàng chỉ lắm thế nắng 
mai ơi Hình như có điệu tango mới Đưa bước em 
qua ngõ nhà người Đông biếc đã phai ngoài dậu 
trúc Tết hồng xác pháo cuối hiên mai Có chàng 
nghiêng ngó xuân sau trước Rồi chợt thấy mình đi 





theo ai Dòng sông uốn lượn theo chân sáo Chim 
lợp vòm me khúc nhạc vui Đi lễ chùa xa nên em... 


Cảm Ơn Đà Lạt 


Tháng Mười 10, 2021 


Cảm Ơn Đà Lạt (Mường Mán) Lá bay nghiêng triỀn 
dốc Mây giêng hai trắng trời Núi thổi làn hương 
biếc Xô ngã em vào tôi Đà lạt ngọt nhờ rét Rét cho 
em đỏ môi Đà Lạt anh chết khiếp Lạnh cho tim bồi 
hồi Sớm qua hồ qua thác Chiều vòng quanh lũng 
đồi Đá thổi làn sương biếc Rụng tim tôi vào ai Ngỡ 





chỉ mượn chút lửa Hơ đôi phút mồ côi Ngỡ chỉ 
mượn chút nhớ Ai ngỡ... 


Chào Mưa 


Tháng Mười 10, 2021 


https://chieuta.com/nha-tho-viet/muong-man 


Sl7 


22:19, 31/10/2021 


Home Ảnh Đẹp 





Trang Thơ Mường Mán (Trần Văn Quảng) - Có 41 Bài Thơ 


ggHìnhNền 2TìinhYêu Â®?DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


em chuỗi hót xanh mùa hạ Thơm mơ gần và cả 
mộng xa Chào mưa những hàng mi chớp vội Rụng 
rất thầm kỷ niệm ngày qua Vẫn còn mảnh gương 
con giữ lại Để dành soi nỗi nhớ phôi pha Chào 
mưa chiều lang thang quên lối Con sáo buồn đứng 
trú gốc me Mơ áo trắng ngày xưa quay lại Chắp 
cánh ... 


Chợt Thấy 


Tháng Mười 10, 2021 


Chợt Thấy (Mường Mán) Chợt thấy đôi khi lòng là 
quán Trống tênh dăm ghế bụi mốc cời Chờ nhau 
Bếp đã thành tro nguội Tay cũng đành Mười ngón 
pha phôi Chợt thấy đôi khi lòng là sóng Cuốn tim 
bay theo bước chân người Ngã bảy ngã ba Tình 
mất bóng Ngậm riêng mình nửa mảnh Trăng phai 
Chọt thấy đôi khi đời quá mệt Ta rủ ta lên núi rong 
chơi Cám ơn em Đóa quỳ độ ... 


Chiêu Đại Nội 
Tháng Mười 10, 2021 


Chiều Đại Nội (Mường Mán) Chậm bước theo mưa 
chiều đại nội Luồn qua cửa phủ ngắm thu phai 
Đường xưa khoác áo rêu phong ngủ Còn thức đâu 
đây những dấu hài? Trầm mặc bên hồ bông sứ 
rụng Mơ màng công chúa hát nam ai Phím vỡ tơ 
chùng tình dẫu muộn Tạ lòng nhau một thoáng 
hương bay. Bài thơ các bạn vừa xem là bài "Chiều 
Đại Nội" của tác giả Trần Văn Quảng. Thuộc danh 


5J2JBJJ=e=) 


Bài Viết Xem Nhiều Nhất 


1. STT Tháng 12, Status Xin Chào &. Viết Về Tháng 12 
Mùa Đông Rét Mướt 


2. Thơ Tình Tháng 12, Chùm Thơ Ngắn Về Tháng Mười 
Hai Trời Se Lạnh 


3. Tản Mạn Tháng 12! Tháng Của Những Kẻ Tự Tình Với 
Cơn Lạnh Ngoài Kia 


4. Cô Đơn Là Gì Nhỉ? Sao Hôm Nay Mệt Mỏi Quá 


htfps://chieuta.com/nha-tho-viet/muong-man 


Bài Viết Mới Nhất Bình Luận Mới Nhất 
Thơ Tháng 11 Chào Cái Lạnh Đầu Đông Hanh Khô & Ảm Nguyễn Văn Hiệp trong 50+ STT, Quotes & Câu Nói Kinh 
Đạm Tháng Mười 26, 2021 Điển & Hay Trong Mãi Mãi Là Bao Xa 


STT Tháng 11, Status Xin Chào Tháng Mười Một Mùa Cá Heo Nhỏ trong 50+ STT, Quotes & Câu Nói Kinh Điển 
Nhớ, Đầu Đông Tháng Mười 25, 2021 & Hay Trong Mãi Mãi Là Bao Xa 


Thơ Lục Bát Mùa Đông, Chùm Thơ Lục Bát Tự Sáng Tác terra trong Avatar Đôi Tình Yêu Anime Đẹp Lãng Mạn, Dễ 
Về Mùa Đông Tháng Mười 23, 2021 Thương & Ngộ Nghĩnh 


25+ Bài Thơ Mùa Đông Buôn Bã, Cô Đơn, Lạnh Lẽo & 
Tâm Trạng Tháng Mười 23, 2021 Ban Bè Của Tôi 


G/7 


22:19, 31/10/2021 Trang Thơ Mường Mán (Trần Văn Quảng) - Có 41 Bài Thơ 


Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus @# Thơ Ngắn 


trong cuộc sống, ủng hộ bạn bè tôi nhé: Thơ Tình 


< © Copyright 2014 - 2022 Chiều Tà dot Com (TinBanDoc.Com Old) - All Rights Reserved - Creat By Nguyễn Văn Hiệp - Giới Thiệu - Liên Hệ - Bản Quyền > 


hftps://chieuta.com/nha-tho-viet/muong-man f7 


